TÒA  GIÁM  MỤC  GIÁO  PHẬN  HÀ  TĨNH 

BISHOP'S  HOUSE  ỠF  HA  TINH  DIOCESE 

Thạch  Trung,  Tp.  Hà  Tĩnh,  Hà  Tĩnh,  Việt  Nam 

Thach  Trung  commune,  Ha  Tinh  City,  Ha  Tinh  province,  Viet  Nam 

Website:  http://giaophanhatinh.com;  http://giaophanhatinh.org 

Email:  vanphongtgm@giaophanhatinh.com 

Phone:  (+84)  865  165  167 


SÔ  08/2020/TB-VPTGM 


Văn  Hạnh,  ngày  23  tháng  11  năm  2020 


THÔNG  BÁO 

Vv.  Truyền  chức  Phó  tế  cho  Thày  Phaolô  Phạm  Đình  Lợi 


Kmh  gửũ  Quý  Cha,  Quý  Tu  sỹ,  Chủng  sinh 

và  cộng  đoàn  Dân  Chúa  tại  Giáo  phận  Hà  Tĩnh 


Đức  Tổng  Giám  mục  Joseph  E.  Kurtz,  Tổng  Giáo  phận  Louisville,  Kentucky,  Hoa  Kỳ  sẽ 
truyền  chức  Phó  tế  cho  Thầy  Phaolô  Phạm  Đình  Lợi  vào  thứ  Bảy,  ngày  28/11/2020  tại 
Nhà  thờ  Chính  tòa  Assumption. 

Thầy  Phaolô  Phạm  Đình  Lại  quê  ở  Giáo  xứ  Kẻ  Mui,  Hạt  Nghĩa  Yên,  là  Chủng  sinh  Khóa  XIII, 
Đại  Chủng  viện  Thánh  Phanxicô  Xaviê.  Năm  2017,  thầy  Lợi  nhập  học  tại  Đại  Chủng  viện 
Thánh  Meinrad,  thuộc  Tổng  Giáo  phận  Indianapolis,  Indiana,  Hoa  Kỳ. 

Vậy,  Văn  phòng  Tòa  Giám  mục  Giáo  phận  vui  mừng  thông  báo  và  kính  mong  Quý  Cha,  Quý 
Tu  sỹ,  Chủng  sinh  cùng  cộng  đoàn  Dân  Chúa  hiệp  thông  cầu  nguyện  cho  Thầy  được  nhiều 
hồng  ân  Chúa  trong  khi  lãnh  nhận  sứ  vụ  mới  này. 

Nhờ  lời  chuyển  cầu  của  Đức  Maria,  Mẹ  Thiên  Chúa,  Bổn  mạng  của  Giáo  phận,  xin  Chúa 
chúc  lành  cho  tất  cả  chúng  ta. 


